GIÁO PHẬN VINH 
VĂN PHÒNG TGM XÃ ĐOÀI 


Số 1516/TB-TGM Xã Đoài, ngày 02 tháng 8 năm 2016 

THÔNG BÁO 

V/v: Tô chức lê Quan thây Giáo phận 


Kính gửi: Quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng 
Dân Chúa Giáo phận Vinh 

Trong tâm tình mừng Năm Thánh Lòng Chúa Thuơng Xót và thao thức với 
hiện tình Đât nước, nhất là nỗi thống khổ của nhân dân Việt Nam đang gánh 
chịu do thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung, Đức Giám mục 
giáo phận Vinh tha thiêt mời gọi quý Cha và Anh Chị Em hành hương về nhà 
thờ Chính tòa, đê mừng lê Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời, Quan thầy 
giáo phận và cầu cho quốc thái dân an. 

Thánh lễ mừng Quan thầy và cầu cho quốc thái dân an sẽ được cử hành vào 
lúc 7g30’, thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2016, tại Nhà thờ Chính tòa Xã 
Đoài. 

Đáp lại ý nguyện của vị Mục tử giáo phận, kính mời quý Cha và Anh Chị Em, 
nêu có thể được, hành hương về Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài để hiệp dâng 
Thánh lê vào thời gian trên. Đặc biệt, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Chủng sinh và 
anh chị em giáo dân thuộc các Giáo hạt: Xã Đoài, cầu Rầm, Cửa Lò, Nhân 
Hòa, Bảo Nham và Đông Tháp được mời gọi về tham dự Thánh lễ một cách 
đông đủ. 

Trong dịp này, xin tất cả mọi người con cái Giáo phận Vinh khắp nơi trên thế 
giới hiệp ý với nhau và với Đức Giám mục giáo phận cầu nguyện cách đặc 
biệt cho Đât nước, Giáo phận và toàn thê nhân dân Việt Nam yêu quý được 
thái bình, thịnh vượng. 

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Quan thầy, xin Chúa chúc phúc dồi dào cho tất cả 
chúng ta. 


T/M. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 



